C.MÁC 
LUẬN CƯƠNG VẺ PHOI-Ơ-BÁC' 


| 


Khuyết điểm chủ yếu của toàn bộ chủ nghĩa duy vật từ trước 
đến nay - kể cả chủ nghĩa duy vật của Phoi-ơ-bắc - là sự vật, 
hiện thực, cái cảm giác được, chỉ được nhận thức dưới hình thức 
khách thể hay hình thức rực quan, chứ không được nhận thức là 
hoạt động cảm giác của con người, là thực tiễn, không được 
nhận thức về mặt chủ quan. Thành thử mặt øăng động được chủ 
nghĩa duy tâm phát triển, đối lập với chủ nghĩa duy vật, nhưng 
chỉ phát triển một cách trừu tượng, vì chủ nghĩa duy tâm đĩ nhiên 
là không hiểu hoạt động hiện thực, cảm giác được, đúng như là 
hoạt động hiện thực, cảm giác được. Phoi-ơ-bắc muốn xem xét 
những khách thể cảm giác được, thực sự khác biệt với những 
khách thể của tư tưởng, nhưng ông không xem xét bản thân hoạt 
động của con người, như là hoạt động khách quan. Bởi thế, trong 
"Bản chất đạo Cơ Đốc", ông chỉ coi hoạt động lý luận là hoạt 
động đích thực của con người, còn thực tiễn thì chỉ được ông 
xem xét và xác định trong hình thức biểu hiện Do Thái bẩn thiu 
của nó mà thôi. Vì vậy, ông không hiểu được ý nghĩa của hoạt 
động "cách mạng", của hoạt động "thực tiễn - phê phán". 


2) 


Vân đê tìm hiệu xem tư duy của con người có thê đạt tới chân 


10 C.MÁC 


lý khách quan không, hoàn toàn không phải là một vấn đề lý luận 
mà là một vẫn đề /hực tiễn. Chính trong thực tiễn mà con người 
phải chứng minh chân lý, nghĩa là chứng minh tính hiện thực và 
sức mạnh, tính trần tục của tư duy của mình. Sự tranh cãi về tính 
hiện thực hay tính không hiện thực của tư duy tách rời thực tiễn, 
là một vẫn đề kinh viện thuần túy. 


3 


Cái học thuyết duy vật chủ nghĩa cho rằng con người là sản 
phẩm của những hoàn cảnh và của giáo dục, rằng do đó con 
người đã biến đổi là sản phẩm của những hoàn cảnh khác và của 
một nền giáo dục đã thay đổi, - cái học thuyết ấy quên rằng 
chính những con người làm thay đổi hoàn cảnh và bản thân nhà 
giáo dục cũng cần phải được giáo dục. Bởi vậy, học thuyết đó tất 
phải đi đến chỗ chia xã hội thành hai bộ phận trong đó có một bộ 
phận đứng lên trên xã hội (chẳng hạn như ở Rô-bớc Ô-oen). 

Sự phù hợp giữa sự thay đổi của hoàn cảnh với hoạt động của 
con người, chỉ có thể được quan niệm và được hiểu một cách hợp 
lý khi coI đó là £hực tiễn cách mạng. 


Phoi-ơ-bắc xuất phát từ sự thực là sự tự tha hóa về mặt tôn 
giáo, từ sự phân đôi thế giới thành thế giới tôn giáo, thế giới tưởng 
tượng, và thế giới hiện thực. Công việc của ông là hòa tan thế 
giới tôn giáo vào cơ sở trần tục của nó. Ông không thấy rằng, sau 
khi làm xong việc ấy rồi thì còn điều chủ yếu vẫn chưa làm được. 
Cụ thể là cơ sở trần tục tự tách khỏi bản thân nó để lên ở trên mây 
thành một vương quốc độc lập lập, điều đó chỉ có thể giải thích 
được bằng sự tự chia cắt và sự tự mâu thuẫn của cơ sở trần tục 


LUẬN CƯƠNG VẺ PHOI-O-BÁC 11 


ấy. Do đó, trước hết phải hiểu bản thân cơ sở trần tục ấy trong 
mâu thuẫn của nó và sau đó cách mạng hóa nó trong thực tiễn 
bằng cách xóa bỏ mâu thuẫn đó. Do đó, một khi người ta đã phát 
hiện ra, chẳng hạn, rằng gia đình trần tục là cái bí mật của gia 
đình thần thánh thì chính gia đình trần tục là cái mà người ta 
phải phê phán về mặt lý luận và cách mạng hóa trong thực tiễn. 


5 


Phoi-ơ-bắc không hài lòng với ứ duy trừu tượng, đã nhờ đến 
trực quan của cảm giác; nhưng ông không coi tính cảm giác là 
hoạt động ức riễn của cảm giác con người. 


6 


Phoi-ơ-bắc hòa tan bản chất tôn giáo và bản chất con người. 
Nhưng bản chất con người không phải là một cái trừu tượng cố 
hữu của cá nhân riêng biệt. Trong tính hiện thực của nó, bản chất 
con người là tổng hòa những quan hệ xã hội. 

Không phê phán bản chất hiện thực đó, nên Phoi-ơ-bắc buộc 
phải: 

1. không nói đến quá trình lịch sử và xem xét tình cảm tôn 
giáo [Gemut] một cách biệt lập và giả định một cá nhân con 
người trừu tượng, cô lập. 

2. do đó, ở Phoi-ơ-bắc bản chất con người chỉ có thể được 
hiểu là "loài", là tính phố biến nội tại, câm, gắn bó một cách 
thuần túy nhiên đông đảo cá nhân lại với nhau. 


W 
Vì thế, Phoi-ơ-bắc không thấy rằng bản thân "tình cảm tôn 


giáo" cũng là một sản phẩm xã hội và cá nhân trừu tượng mà ông 
phân tích, trên thực tế, là thuộc một hình thức xã hội nhất định. 


12 C.MÁC 


8 


Đời sống xã hội, về thực chất, là có tính chất thực tiễn. Tất 
cả những sự thần bí đang đưa lý luận đến chủ nghĩa thần bí, đều 
được giải đáp một cách hợp lý trong thực tiễn của con người và 
trong sự hiểu biết thực tiễn ấy. 


9 


Điểm cao nhất mà chủ nghĩa duy vật rực quan, tức là chủ 
nghĩa duy vật không quan niệm tính cảm giác là hoạt động thực 
tiễn, vươn tới được là sự trực quan về những cá nhân riêng biệt 
trong "xã hội công dân”. 


10 
Quan điểm của chủ nghĩa duy vật cũ là xã hội "công dân"; 
quan điêm của chủ nghĩa duy vật mới là xã hội loài người, hay 
loài người xã hội hóa. 
II 


Các nhà triết học đã chỉ giải thích thế giới bằng nhiều cách 
khác nhau, song vân đê là cải fao thê giới. 


Do C.Mác viết vào mùa xuân năm 1845 In theo bản in xuất bản năm 1888 
Do Ph.Ăng-ghen công bố lần đầu tiên năm có đối chiếu với bản thảo viết tay 
1883 trong phụ trương của tác phẩm ¡in của C.Mác 

thành sách riêng của ông: "“"Lút-vích Nguyên văn và tiếng Đức 


Phoi-o-băc và sự cáo chung của triết học 
cô điền Đức". 


41 


Die Philesophen baben đie Welt nur verschieden ínterpretit, 
eœs kommt đarauÍ an sie 2u 0rändern.- 


Luận cương thứ 11 về Phoi-ỏ-bắc trích trong cuốn 
sổ ghi chép của C. Mác 


